BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NHÀ XUẤT BẢN 
GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYÊN QUỐC TOẢN (Chủ biên) - NGUYÊN HỮU HẠNH 
ĐÀM LUYỆN - BÙI ĐỒ THUẬT - BẠCH NGỌC DIỆP. 


MĨ THUẬT 4 


(Tái bản lân thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu : 

Biên tập tái bản : 

Thiết kế sách và biên tập nữ thuật : 
Trình bày bìu : 


Ảnh và mình hoạ : 


Sửa bản in : 
Chế bản : 


Chủ tịch Hội đỏng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách HOÀNG LÊ BÁCH 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập TS. PHAN XUÂN THÀNH 


NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 

NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN 
LƯƠNG QUỐC HIỆP 

BÙI QUANG TUẤN 

NGUYÊN QUỐC TOẢN - NGUYÊN HỮU HẠNH 

ĐẦM LUYỆN - BẠCH NGỌC DIỆP 

NGUYÊN ĐỨC TOÀN - ĐỖ CHIẾN CÔNG 

LÊ NHƯ HÀ - VƯƠNG THỊ TRÌNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


MĨ THUẬT 4 
Mã số : 1H407T8 


In bản, (QÐ_ ) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : 
Địa chỉ 
Cơ sở in 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/140 - 932/GD. 

Số QĐXB:  /QÐ - GD ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00053-8 


Vé trang trí 
Màu sắc và cách pha màu 


1. Quan sát, nhận xét 

Quan sát hình 1, 2 
= Ba màu cơ bản (màu gốc) : đỏ, vàng, xanh lam (H.1). 
— Tù ba màu cơ bản, lân lượt pha trộn hai màu với nhau ta được 


các màu : da cam (đỏ + vàng), xanh lục (xanh lam + vàng), 
tím (đỏ + xanh lam) (H.2). 


Đỏ Vàng Xanh lam 
Hình 1. Ba màu cơ bản 


Đỏ Vàng Da cam 
Xanh lam Vàng = Xanh lục 
Xanh lam Tím 


Hình 2. Cách pha màu da cam, xanh lục, tím từ ba màu cơ bản 


— Các màu được pha từ hai màu cơ bản đặt cạnh màu cơ bản còn 
lại sẽ tạo thành từng cập màu bồ túc. Hai màu trong cập màu bổ 
túc khi đặt cạnh nhau sẽ tôn nhau lên thêm rực rỡ. 

Ví dụ : 

+ Màu đỏ và màu xanh lục. 

+ Màu xanh lam và màu da cam. 

+ Màu vàng và màu tím. 

(Hai màu trong tùng cặp màu bồ túc được đặt đối điện nhau 
theo chiều mũi tên - H.3). Vàng 


Da cam 
Đỏ 
Tím 


Hình 3. Các cặp màu bổ túc 


Đỏ cam Da cam Vàng cam Vàng 
Hình 4. Màu nóng 


Tím Chàm Xanhlam Xanhđậm Xanh lục Xanh lá mạ 


BE... 


Đỏ Xanh lục 


Xanh lam Da cam Xanh lam 


Hình 5. Màu lạnh 


— Màu nóng : là những màu gây cảm giác ấm, nóng (H.4). 
— Màu lạnh : là những màu gây cảm giác mát, lạnh (H.5). 
Ví dụ : 
+ Màu của lá cờ đỏ, bông hoa đỏ, quả cam chín,... thuộc màu nóng. 
+ Màu của bông hoa tím, nước biển xanh, rùng cây xanh,... thuộc 
màu lạnh. 


2. Cách pha màu 
a) Màu bột 
— Dùng nước sạch và keo hoặc hồ dán pha loàng để trộn các màu 
với nhau sẽ tạo ra màu mới. 
— Nếu thay đồi lượng các màu pha trộn, màu pha được sẽ có sắc 
màu thay đồi khác nhau. 
b) Màu nước 
— Dùng nước sạch pha trộn các màu với nhau sẽ tạo ra màu mới. 
Khi pha, cho lượng nước vừa phải, tránh đặc quá hoặc 
loäng quá. 
— Nếu pha quá nhiều màu với nhau thì màu pha được sẽ bị xin. 
©) Sáp màu, chì màu 
Gó thể vẽ chồng các màu lên nhau để tạo ra một màu khác. 


Hình 6. Trang trí hình vuông (Tham khảo về màu nóng và màu lạnh) 


3. Thực hành 
Gó thể làm một trong những bài tập sau đây : 
— Chép lại bảng màu ở hình 4, 5 trên giấy vẽ hoặc vở thực hành. 
— Tìm màu rồi vẽ vào các hình ở vở thực hành (chọn ba màu nóng 
vẽ vào ba hình vuông, chọn ba màu lạnh vẽ vào ba hình tròn). 


Vẽ theo mẫu 
Vẽ hoa, lá 


1. Quan sát, nhận xét 
— Trong thiên nhiên có nhiều loại hoa, môi loại có hình dáng và màu 
sắc khác nhau. 
Ví dụ : 
+ Hoa hồng có dạng hình tròn, màu đỏ, vàng, tráắng,... 
+ Hoa sen có cánh hoa hình tim, màu trắng, hồng,... 


+ Hoa cúc có rất nhiều cánh hoa nhỏ và đài, màu vàng, 
tím, trắng,... 


Hình 1. Hoa, lá (Ảnh) 


— Lá cây có nhiều loại, nhiều hình dáng khác nhau : có loại lá to, 
lá nhỏ ; có loại lá đơn, lá kép,... Màu sắc của lá thay đồi phụ 
thuộc vào từng thời điểm khác nhau (1á non, lá già). 

Hay quan sát hình hoa, lá (H.1) rồi miêu tả lại hình đáng và 
màu sắc của từng loại hoa, lá đó. 

Cho biết thêm một vài loại hoa, lá có hình đáng, màu sắc đẹp 
ở quê em. 


2. Cách vẽ hoa, lá 
= Chọn một bông hoa, một chiếc lá hoặc cành lá có hình dáng 
đẹp đề vẽ. 
= Tìm hình đáng chung của hoa, lá. 


Ví dụ : Bông hoa, chiếc lá nằm trong hình dạng tròn, hình tam giác,... 


Mẫu vẽ 


Mẫu vẽ 


Hình 3. Gợi ý cách vẽ một chiếc lá 


— Vẽ phác hình dáng chung của hoa và lá (H.2a, 3a). 

— Vẽ phác hình bằng các nét thẳng mờ (H.2b, 3b). 

— Dựa vào các nét phác đề sửa chữa và hoàn chỉnh hình vẽ 
(H.2c, 3c). 


3. Thực hành 
Vẽ một bông hoa, một chiếc lá hoặc một cành lá (vẽ màu theo 
ý thích). 


Vẽ tranh 
Đề tài Gác con vật quen thuộc 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

— Xung quanh ta có nhiều con vật gần gũi và quen thuộc như : 
mèo, chó, thỏ, lợn, trâu, bò, gà, chim, cá,... Mỗi con vật đều 
có hình dáng, màu sắc khác nhau và có vẻ đẹp riêng. Ví dụ : 
con gà trống có mào đỏ và bộ lông rực rỡ ; con mèo có bộ lông 
mượt màu vàng, trắng, đen hoặc tam thể ; con thỏ có đôi tai dài, 
lông trắng, đen hay xám ; con bò màu nâu vàng hoặc có khoang 
trắng,... 

— Khi các con vật đi, đứng, ăn, nàm,... đều có hình dáng khác nhau. 

— Muốn vẽ được bức tranh đẹp về con vật cần quan sát ki và ghi 
nhớ màu sắc, đặc điểm, hình dáng (khi hoạt động) của nó cùng 
với quang cảnh xung quanh như cây, núi,... 

— Xem các tranh ở dưới đây và ở trang bên để tham khảo cách vẽ 
hình, cách bố cục và cách vẽ màu. 


—— 


Trâu về. Tranh sáp màu của Ngọc Anh, 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Gà trống. Tranh sáp màu của học sinh 


Mào. Tranh mầu bột của học sinh 


2. Cách vẽ tranh con vật 
Vẽ hình : 
— Vẽ hình ảnh chính là con vật gồm các bộ phận : đầu, mình, tai, 
chân, đuôi,... cho cân đối với tờ giấy (H.a, b). 
— Vẽ các hình ảnh phụ cho tranh sinh động như : hoa, bướm, 
Mặt Trời,... (H.c). 
— Sửa chữa, hoàn chỉnh hình vẽ. 
Vẽ màu : 
Vẽ màu theo ý thích (H.d). 


Gợi ý cách vẽ tranh con mèo 


3. Thực hành 
Vẽ con vật quen thuộc mà em thích. 


10 


“275 Vẽ trang trí 


Chép hoạ tiết trang trí dân tộc 


1. Quan sát, nhận xét 

— Trong các di sản văn hoá cha ông ta để lại có nghệ thuật trang 
trí. Nghệ thuật trang trí đã có mặt ở hâu hết các công trình mĩ 
thuật cổ và góp phần quan trọng tạo nên giá trị của các công 
trình đó, như : các hoạ tiết trên mặt trống đồng Đông Sơn, thạp 
đồng, các hoạ tiết chạm khäc ở những công trình kiến trúc, trang 
trí trên đồ gốm ở các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn,... 

— Hãy quan sát và tìm ra vẻ đẹp ở sự cân đối, mềm mại, sinh động 
của các hoạ tiết, để sau đó tập vẽ lại. 


e) 
Hình 1. Hoạ tiết trang trí dân tộc 


2. Cách chép hoạ tiết trang trí 
—~ Tìm và vẽ hình dáng chung, sau đó phác các nét chính của hoạ 
tiết (H.2a, b và H.3a, b). Hoạ tiết có thể nàm trong hình dạng 
tròn hoặc chữ nhật hay hình vuông,... 
— Nhìn mẫu, vẽ các nét chính của hoa tiết, sau đó sửa lại và vẽ hoàn 
chỉnh hình (H.2c, d và 3c, đ). 
— Vẽ màu theo ý thích. 


Ừự 


| ¬x⁄ 
3) 
e) 
Hình 2. Cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc 


4) b) c) d) 
Hình 3. Cách chép hoạ tiết trang trí dân tộc 


3. Thực hành 
Chép lại một hoạ tiết trang trí dân tộc (tự chọn và vẽ 
màu theo ý thích). 


12 


Thường thức mĩ thuật 
Xem tranh phong cảnh 


1. Vài nét về tranh phong cảnh 


— Tranh phong cảnh là loại tranh vẽ về cảnh đẹp của thiên nhiên, 
đất nước như đồng ruộng, nhà cửa, cây cối, sông núi,... 

~ Tranh phong cảnh mang lại cho người xem những cảm xúc thẩm 
mi, thể hiện qua vẻ đẹp của màu sắc, đường nét và bố cục. 

— Xem tranh phong cảnh có thể ta còn nhận biết được sự khác nhau 
về cảnh sắc thiên nhiên, phong tục, tập quán,... của các vùng, 
miền, để từ đó càng thêm yêu thiên nhiên, đất nước, con người. 

2. Một số tranh phong cảnh 
a) Phong cảnh Sài Sơn. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung 
(1913 - 1976) 


Phong cảnh Sài Sơn. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung 


18 


Ở bức tranh Phong cảnh Sài Sơn, hoạ sĩ đa thể hiện vẻ đẹp của 
làng quê Việt Nam qua những hình ảnh rất gần gũi, thân thuộc. 
Các hình ảnh trong bức tranh rất đơn giản, sinh động ; màu sắc 
giản đị mà tươi tắn, trong sáng ; bố cục khoẻ khoán, chạt chê ; nét 
khắc mềm mại, giàu cảm xúc. Bức tranh đã thể hiện được vẻ đẹp 
của cảnh vật và cuộc sống bình đị ở làng quê. 


b) Phố cổ. Tranh sơn dâu của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (1920 - 1988) 


14 


Phố cổ. Tranh sơn dầu của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái 


Phố là một trong nhiều búc tranh dẹp của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái. 
Hoa sĩ đã khác hoạ những dây phố cổ Hà Nội với những mái nhà 
cao thấp nhấp nhô, những mảng tường rêu phong cổ kính bằng 
hình mảng chắc khoẻ ; đường nét mạnh mẻ, phóng khoáng. Màu 
sắc trong tranh giản dị, chủ yếu là màu nâu trầm, xanh ghi, đen, 
vàng nhẹ,... gợi cho người xem tình cảm thân thiết gần gũi với 
Hà Nội xưa. 


©) Câu Thê Húc. Tranh màu bột của Tạ Kim Chi (học sinh tiểu học) 
Với đường nét chắc khoẻ, hình ảnh ngộ nghĩnh, màu sắc tươi 
sáng, rực rö, bức tranh đa thể hiện được những hình ảnh quen 
thuộc của Hà Nội. Đó là : cổng 
đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc cong 
cong, cây phượng nở hoa đỏ 
thám rủ bóng xuống mặt hồ, các 
em nhỏ trên câu đang ngắm đàn 
cá bơi lội tung tăng dưới hồ 
Hoàn Kiếm. 
Câu The Húc là một bức = 
tranh đẹp của thiếu nhi về 
phong cảnh Hà Nội. 


Em hay nêu nhận xét riêng của mình về hai bức tranh trên. 


15 


Vẽ theo mẫu 
Vẽ quả dạng hình cầu 


1. Quan sát, nhận xét 


Xung quanh ta có nhiều loại quả, mỗi loại quả có hình dáng, 
màu sác khác nhau và có vẻ đẹp riêng. Thường gập nhất là các 
loại quả có dạng hình câu : quả cam, quả táo, quả ồổi, quả na 
(mang câu), quả dừa, quả bưởi,... Cũng có nhiều loại quả dạng 
hình trụ dài như : quả dưa chuột (dưa leo), quả chuối, quả bí 
xanh,... ; và còn có nhiều loại quả hình dạng khác như : quả 
xoài, quả trám, quả bàng, quả đu đủ,... 


Hình1. Một số loại quả dạng hình câu (Ảnh) 


2. Cách vẽ quả 
- Quan sát ki hình đáng của quả, so sánh chiều cao với chiều 
ngang để tìm ra khung hình chung. 
— Vẽ khung hình và phác đường trục (H.2a). 
— Vẽ các nét chính của quả bàng nét thảng mở (H.2b). 
— Vẽ các chỉ tiết (H.2c). 
— Sửa và vẽ hoàn chỉnh hình cho giống với mảu hơn (H.2d). 
~ Vẽ màu theo ý thích (nên có đậm, có nhạt để gợi khối của quả). 


3) 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ quả cà tím 


Mẫu vẽ 


sc 
Ð 


4) 
c) 
3) e) 
Hình 3. Gợi ý cách vẽ quả lê 


Bài vẽ của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ quả có dạng hình cầu. 


18 


XS)” Vẽ tranh 


Đề tài Phong cảnh quê hương 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

Tranh phong cảnh vẽ về cảnh là chủ yếu. Có nhiều phong 
cảnh khác nhau như : phong cảnh miền núi, trung du, đồng bằng, 
miền biển, thành thị, nông thôn,... ; cảnh hoàng hôn, cảnh bình 
minh ; cảnh mùa xuân, mùa hè,... Mỗi phong cảnh đều có các 
hình ảnh và vẻ đẹp riêng. Ví dụ : miền núi có núi non trùng điệp, 
ruộng bậc thang, nhà sàn, hoa đào, hoa mận,... ; trung du có 
rừng cọ, đồi chè,... ; đồng bảng có cánh đồng bát ngát, cây đa, 


mái đình,... ; miền biển có thuyền bè, bải cát,... ; thành thị có 
phố xá, xe cộ,... ; nông thôn có đường làng, luỹ tre, đống rơm, 
con trâu,... 


Muốn vẽ được tranh phong cảnh đẹp, người vẽ cần hiểu biết 
và có cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên. 


Phong cảnh biển. Tranh sáp màu của học sinh 


19 


2. Cách vẽ tranh phong cảnh 

Có thể vẽ tranh theo hai cách : nhìn cảnh và vẽ trực tiếp hoặc vẽ 
bằng cách nhớ lại. 

— Ve các hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau. 

— Sửa và điều chỉnh các hình ảnh cho cân đối, hợp lí. 

— Vẽ màu theo ý thích. 
Chú ý : Nên chọn cảnh quen thuộc, đơn giản, phù hợp với khả 
năng của mình. 


Phong cảnh. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ tranh phong cảnh quê hương. 


20 


Tập nặn tạo dáng 
Nặn con vật quen thuộc 


1. Quan sát, nhận xét 

— Trước khi nặn, hay quan sát hoặc nhớ lại những đặc điểm về 
hình dáng, màu sắc, hoạt động của mỗi con vật (đi, chạy, än, 
đùa nghịch,...). 

- Các con vật thường có các bộ phận như : đầu, mình, chân, 
đuôi,... Tuy vậy, mỗi con vật có đạc điểm và vẻ đẹp riêng. Ví dụ : 
thỏ có đôi tai đài ; mèo có đôi tai ngắn ; trâu có sừng dài ; ngựa 
có bờm, chân cao,... 


Hình 1. Một số con vật (Ảnh) 


2. Cách nặn con vật 
a) Chuẩn bị đất nặn 
— Nếu là đất nặn : chọn màu, sau đó nhào cho mềm và dẻo trước 
khi nặn. 
— Nếu là đất sét : nhào đất nhuyẻn. 
b) Cách nặn 
Gó thể nặn theo 2 cách : 
— Nạn tùng bộ phận, rồi ghép, đính lại : 
+Lấy lượng đất vừa với từng bộ phận của con vật ; 
-+Nặn hình đầu, mình, chân, đuôi,... ; 
+Nặn các chỉ tiết khác ; 
+Ghép, dính thành hình con vật và tạo dáng cho sinh động (nằm, 
đúng, đi, chạy,...). 


21 


— Nặn con vật từ một thỏi đất : 

+ Vuốt, nặn,... từ một thỏi đất thành các bộ phận chính (đầu, 
mình, chân) ; 

+ Nặn thêm các chỉ tiết (mắt, tai, đuôi,...) rồi ghép, dính vào cho 
giống với hình dáng, đặc điểm của con vật. 

+ Tạo các dáng khác nhau : đi, đứng, ngoái cổ lại, vươn cồ lên,... 


ÂẰ 
LẠ È 


4) b) 


c) 


Hình 2. Gợi ý cách nặn con vật 


Lưu ý : 
— Có thể nặn con vật bằng đất một màu hay nhiều màu. 
— Nặn thêm người, cây, con vật,... để tạo thành đề tài : đàn gà, 
chọi trâu, em bé cưỡi trâu, em bé cho gà ăn,... 
3. Thực hành 
Nặn con vật theo ý thích. 


22 


Vé trang trí 
Vẽ đơn giản hoa, lá 


1. Quan sát, nhận xét 
— Hoa, lá trong thiên nhiên rất phong phú và đẹp, luôn là nguồn 
cảm hứng sáng tạo cho con người. Hoa, lá đã đi vào nghệ thuật, 
nhất là nghệ thuật trang trí. 
— Mỗi loại hoa, lá đều có cấu trúc khác nhau về hình dáng, đường 
niét và màu sắc (H.1). 
Vẽ đơn giản hoa, lá : 

Trong trang trí, khi vẽ hoa, lá người ta thường lược bớt những 
chi tiết rườm rà (gân lá hoặc răng cưa quá nhỏ,...) nhưng vẫn 
giữ được đặc điểm hình dáng chung, gọi là vẽ đơn giản hoa, lá 
(H2, 3). 


Hình 1. Một số hình hoa, lá vẽ đơn giản 


2. Cách vẽ đơn giản hoa, lá 
~ Chọn hoa, lá có hình dáng và màu sắc đẹp. 
— Quan sát để thấy được đạc điểm của từng bông hoa, chiếc lá. 
— Vẽ phác hình dáng chung và các nét chính, lược bỏ các chỉ tiết 
không cần thiết, có thể đưa về dạng cân đối. 
~ Nhìn mâu, chỉnh sửa nét cho hình đẹp hơn. 
— Tìm và vẻ màu theo ý thích. 


œ 


Mẫu vẽ 


Hình 2. Cách vẽ đơn giản 
một bông hoa 


Hình 3. Cách vẽ đơn giản 
một chiếc lá 


3. Thực hành 


Chọn một bông hoa hoặc một chiếc lá, rồi vẽ đơn giản. 


24 


Cầu l0 Vẽ theo mẫu 
Đồ vật có dạng hình trụ 


`) 


. Quan sát, nhận xét 


Đô vật dùng trong 
cuộc sống hằng ngày rất 
phong phú về hình dáng, 
cách trang trí và màu sắc. 
Trong đó có rất nhiều đồ 
vật dạng hình trụ. 

— Miêu tả hình dáng của 
các đồ vật ở hình 1. 

— Tìm sự giống nhau và 
khác nhau giữa chúng. 


Hình 1. Một số đồ vật có dạng hình trụ (Ảnh) 


25 


2. Cách vẽ 
- Quan sát mẫu và ước lượng chiều cao, chiều ngang (kể cả tay 
cầm, nếu có) để về khung hình cho cân đối với khổ giấy (H.2a). 
= Phác đường trục, xác định vị trí của miệng, đáy, tay câm,... và 
vẽ các nét chính (H.2b). 
— Vẽ nét chỉ tiết và sửa lại hình vẽ cho đúng với mẫu (H.2c, đ). 
— Ve đậm nhạt bàng chì đen (H.2e) hoặc vẽ màu. 


Mẫu vẽ 3) b) 


©) 3đ) e) 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ bình đựng nước 


26 


Cát ca. Bài vẽ của Đỗ Tuấn Anh 


Cái ca. Bài vẽ của Nguyễn Thị Hồng Loan 


3. Thực hành 
Vẽ một đồ vật có dạng hình trụ (tự chọn). 


27 


tại II Thường thức mí thuật 
Xem tranh của hoa sĩ 


1. Giới thiệu một số tranh của hoạ sĩ 


a) Về nông thôn sản xuất. Tranh lụa của hoạ sĩ Ngô Minh Cầu 
(sinh năm 1924) 


Sau chiến tranh, chú bộ đội trở về quê hương tham gia sản 
xuất. Chú bộ đội vác bừa, tay giong” bò, cùng người vợ vác cuốc 
trên đường làng là hình ảnh chính của bức tranh. Hình ảnh bê 
con chạy theo mẹ tạo cho búc tranh thêm sinh động. Phía sau là 
nhà cửa khang trang cho thấy cuộc sống mới ở nông thôn ồn 
định và no ấm. 

Bức tranh Về nông thôn sản xuất của hoạ sĩ Ngô Minh Câu 
được vẽ trên nền lụa, có bố cục chặt chẽ, cách vẽ nhẹ nhàng, gợi 
cảm, màu sắc hài hoà. 


& « j 
Về nông thôn sản xuất. Tranh lụa của hoạ sĩ Ngô Minh Cầu 


28  )Giong bò : cảm thừng đi sau con bò (Ngược lại, dắt : cảm thừng đi trước). 


b) Gội đâu. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 1994) 
Tranh vẽ một cô gái nông thôn đang chải tóc, gội đầu. Toàn bộ 
thân hình cô gái được điển tả bằng các nét cong mềm mại ; mái tóc 
đen và dài buông xuống chậu thau” làm tăng thêm vẻ uyền chuyển 
của cô gái. Màu sắc trong tranh nhẹ nhàng nhưng rất sinh động. 


Gội đầu 


Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn 


2. Câu hỏi và bài tập 
Em có nhận xét gì về hai bức tranh trên. 


€')Chậu thau : chậu làm bằng đồng. 


29 


Vẽ tranh 


Đề tài sinh hoạt 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 
Trong cuộc sống hảng ngày của chúng ta có rất nhiều hoạt 
động khác nhau : 
— Học tập (đi học, học trên lớp, học ở nhà,...). 
— Lao động (trồng cây, chăn nuôi,...). 
— Vui chơi, múa hát, tham quan,... 
Đây là những hoạt động có thể tìm, chọn để vẽ tranh. 


Câu cá. Tranh sáp màu và bút dạ của Vân Trang 


30 


2. Cách vẽ tranh 
~ Vẽ hình ảnh chính cho rõ nội dung. 
— Tìm và về thêm các hình ảnh phụ cho tranh sinh động. 
— Nên vẽ màu tươi sáng và có đậm, có nhạt. 


Gợi ý cách vẽ tranh đề tài sinh hoạt 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh về đề tài sinh hoạt. 


đI 


Vẽ trang trí 
Trang trí đường diềm 


1. Quan sát, nhận xét 
- Đường diềm được sử dụng nhiều trong đời sống con người, 
thường được dùng để trang trí ở các đồ vật như : bát, đĩa, lọ, 
quần, áo, khăn, mũ,... 
— Trang trí đường diềm làm tăng thêm vẻ đẹp cho các đồ vật. 


Hình 1. Đường diểm và cách sử dụng đường diểm trong trang trí 


32 


2. Cách trang trí đường diềm 
= Kẻ hai đường thảng cách đều và chia các khoảng cách đều 


nhau (kích thước phù hợp với khổ giấy - H.2a). 
— Tìm các mảng hoạ tiết (H.2b). 
— Chọn và vẽ hoạ tiết vào các mảng (H.2e). 
— Vẽ màu vào các hoạ tiết và nền (H.2d). 


jF 


N 


N 


Về 


“Á 


Hình 2. Gợi ý cách trang trí đường diểm 


3. Thực hành 


Trang trí một đường diềm kích thước 15cm x 3em. 


33 


Vẽ theo mẫu 
Mẫu có hai đồ vật 


1. Quan sát, nhận xét 
— Hình dáng, ti lệ, màu sắc, đặc điểm của mâu vẽ. 
— VỊ trí của hai vật mẫu. 


Hình 1. Mẫu có hai đồ vật (Ảnh) 


34 


2. Cách vẽ 


— Ước lượng tỉ lệ để vẽ khung hình chung. 

— Phác khung hình từng vật mãu (chú ý các tỉ lệ : cao, thấp, rộng, 
hẹp và vị trí trước, sau của chúng - H.2a). 

— Vẽ đường trục và các nét chính của từng vật mâu (H.2b, c). 

— Nhìn mảu, vẽ các nét chỉ tiết (H.2d). 

— Sửa lại hình vẽ cho đúng đặc điểm của mâu và vẽ đậm nhạt 
bằng chì đen hoặc vẽ màu (H.2e). 


Mẫu vẽ 4) 


b) €) 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ mẫu có hai đồ vật 


3. Thực hành 
Vẽ mảu có hai đồ vật (tụ chọn). 


35 


Vẽ tranh 
Vẽ chân dung 


1. Quan sát, nhận xét 

— Vẽ chân dung người chủ yếu là vẽ khuôn mặt. 

— Khuôn mặt con người có nhiều hình dạng khác nhau : mặt trái 
xoan, mặt vuông chữ điền, mặt tròn,... 

= Khi vui, buồn, tức giận hay đăm chiêu suy nghĩ, tình cảm đều 
biểu hiện trên nét mặt. 

- Quan sát hoặc nhớ lại những đặc điểm của khuôn mặt người 
định ve, đạc biệt là mát, mũi, miệng để vẽ cho giống. 


Chân dụng tự hoạ Chân dung bạn em 
Tranh sáp màu của học sinh Tranh sáp màu của học sinh 


36 


2. Cách vẽ chân dung 
- Vẽ phác hình khuôn mặt, cổ, vai, tóc cho vừa với phần giấy. 
— Về mắt, mũi, miệng. 
— Vẽ các chi tiết và vẽ màu cho giống mẫu. 
— Vẽ màu tóc, đa, áo,... và màu nền theo cảm nhận riêng. 


4) b) 


Gợi ý cách vẽ chân dung 


3. Thực hành 
Vẽ chân dung người thân hoặc bạn bè. 


37 


Tập nặn tạo dáng 
Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp 


1. Quan sát, nhận xét 
— Có nhiều loại vỏ hộp bàng nhựa, gổ, sắt, giấy với kích cỡ, màu 
sắc khác nhau có thể dùng để tạo thành các hình : con vật, ô tô, 
tàu thuyền, nhà cửa,... 
— Nhớ lại các bộ phận chính của hình định tạo dáng. 
Ví dụ : 
+ Ô tô : buồng lái, thùng chở hàng, bánh xe,... 
+ Con vật : đầu, mình, chân, đuôi,... 


Hình1. Tạo dáng con mèo, ô tô bằng vỏ hộp (Hình tham khảo) 


38 


2. Cách tạo dáng 

= Tìm những hộp có hình dáng, màu sắc phù hợp với các bộ phận 
của con vật, hoạc ô tô định tạo dáng. 

= Gó thể cát, sửa các khối hình cho vừa với từng bộ phận của con 
vật hoặc ô tô (H.2). 

- Ghép, dính các bộ phận đề thành hình con vật hoặc ô tô (H.3). 

— Tạo thêm một số chi tiết (cắt đán hoặc vẽ) cho hình sinh 
động hơn. 


đổ ee 


Hình 3. Gợi ý cách tạo dáng ô tô tải 


3. Thực hành 
Tạo dáng một ô tô hoặc một đồ vật hay một con vật bằng vỏ 
hộp theo ý thích. 


39 


Vẽ trang trí 
Trang trí hình vuông 


1. Quan sát, nhận xét 
— Trong trang trí hình vuông, các hoạ tiết thường được sắp xếp đối 
xứng (bảng nhau, giống nhau) qua các đường trục ngang, dọc 
và các đường chéo. 
— Các hoạ tiết giống nhau được vẽ cùng màu, cùng đậm nhạt (H.1, 2). 
— Quan sát hình 1, 2 để tìm ra sự giống nhau, khác nhau của màu 
sắc và cách sắp xếp hoạ tiết. 


Hình 1. Trang trí hình vuông Hình 2. Trang trí hình vuông 
Bài vẽ của học sinh Bài vẽ của học sinh 


2. Cách trang trí hình vuông 
— Kẻ trục chia hình vuông thành các phần bằng nhau (H.3a). 
— Vẽ các hình mảng chính cho ró trọng tâm và các hình mảng phụ 
cho cân đối (H.3b). 
— Chọn hoạ tiết rồi vẽ vào các hình mảng (H.3c). 
— Vẽ màu của hoạ tiết và nền (H.3d). 
Chú ý : 
Nếu màu hoạ tiết đậm thì nên vẽ màu nền nhạt và ngược lại 
(nên sử dụng từ 3 đến 5 màu). 


40 


Vẽ theo mẫu 
Tĩnh vật lọ' và quả 


1. Quan sát, nhận xét 
— Đặc điểm và hình dáng chung của mảu vẽ. 
— VỊ trí của từng vật mảu. 
— So sánh tỉ lệ : cao, thấp, to, nhỏ và màu sác của các vật mảu. 


Hình 1. Mẫu tĩnh vật lọ và quả (Ảnh) 


2. Cách vẽ 

— Vẽ khung hình chung trước, vẽ khung hình riêng của từng 
vật mẫu sau (H.2a). 

— Tìm tỉ lệ các bộ phận của từng vật mâu rồi vê nét các hình chính 
(H.2b, c). 

— Nhìn màu đề vẽ các nét chi tiết và hoàn chinh hình. 

— Vẽ đậm nhạt để tạo khối của mâu (H.2d) hoặc vẽ màu theo 
ý thích. 


Œ) Có địa phương gọi là bình. 
42 


€) ) 
Hình 2. Gợi ý cách vẽ tĩnh vật lọ và quả 


Lọ và quả. Tranh bút dạ của Cao Cường 


3. Thực hành 


Vẽ lọ và quả (vẽ bằng bút chì đen hoặc màu). 


43 


Thường thức mĩ thuật 
Xem tranh dân gian Việt Nam 


1. Giới thiệu tranh dân gian Việt Nam 

~ Tranh dân gian Việt Nam còn gọi là tranh Tết, vì tranh thường 
được in và bán trong dịp Tết Nguyên đán. Tranh thể hiện cuộc 
sống và ước mơ của người lao động. Tranh được khác trên ván 
gồ và in thành nhiều bản. Tranh dân gian đã xuất hiện ở nước 
ta từ rất lâu, được truyền lại từ đời này sang đời khác. 

— Nồi bật nhất trong các dòng tranh đân gian Việt Nam là 
tranh Đông Hồ (làng Hồ, Bắc Ninh) và tranh Hàng Trống 
(phố Hàng Trống, Hà Nội). Ngoài hai dòng tranh trên còn có 
dòng tranh dân gian làng Sình (Huế), Kim Hoàng (Hà Tây*). 

— Tranh dân gian thường phản ánh các đề tài gần gũi với đời sống 
của nhân dân lao động như : Gà mái, Lợn nái, Vĩnh hoa, Phú quý, 
Ngủ quả, Bịt mắt bắt dê, Tủ tôn vạn đại, Đấu vật,... Ngoài ra, 
tranh dân gian còn phục vụ tín ngưỡng, thờ cúng như : Ngũ hồ, 
Bà chúa Thượng ngàn,... và ca ngợi các anh hùng dân tộc như : 
Bà Triệu, Bà Trưng, Quang Trung,... 


Tử tôn vạn đại. Tranh Hàng Trống 


Lợn nái. Tranh Đông Hồ 


Từ ngày 01-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây 
44 vào thành phố Hà Nội. 


2. Một số tranh dân gian Việt Nam 
a) Lí ngư vọng nguyệt”. Tranh Hàng Trống 
Tranh thể hiện hình ảnh con cá 
chép đang vờn bóng trăng dưới 
nước nhẹ nhàng, uyền chuyển. 
Đường nét trong tranh thanh 
mảnh, trau chuốt ; màu sác tươi 
sáng. Nghệ nhân Hàng Trống xưa 
đa in nét viền bàng màu đen trước 
rồi vẽ màu sau (màu vẽ là phẩm 
nhuộm). 
b) Cá chép. Tranh Đông Hồ 
Gùng vẽ về cá chép, nhưng nghệ 
nhân làng Hồ có cách thể hiện 
khác : hình con cá chép mập mạp, 
nét khảc đậm, khoẻ, dứt khoát. 
Các chi tiết như râu, vầy,... được 
cách điệu rất đẹp. 


Khác với tranh Hàng Trống, ở Lĩ ngư vọng nguyệt 
tranh Đông Hồ, mỗi màu thường Tranh Hàng Trống 
được in bàng một bản khác. Màu 


sắc trong tranh lấy từ thiên nhiên 
vừa rực rỡ, đậm đà ; vừa đơn giản, 
đề tìm. Màu đen của các nét viền 


được in sau cùng là bước hoàn 
thành bức tranh. 


3. Câu hỏi và bài tập 
— Em có nhận xét gì về hai bức tranh : 
Lí ngư vọng nguyệt và Gá chép. Hay 
so sánh để tìm những điểm giống 
nhau và khác nhau của chúng. 


— Sưu tầm những bức tranh dân gian 
khác để tham khảo. 


—== Cá chếp. Tranh Đông Hồ 
€)Lí ngư vọng nguyệt là cá chép trông trăng. 45 


tài 20 Ve tranh 
Đề tài Nsày hội quê em 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 
— Nhớ lại những hình ảnh về ngày hội ở quê hương, như cảnh tế 
lễ, rước cờ, rước kiệu,... và các hoạt động vui chơi : đấu vật, múa 
rồng, múa sư tử, hát xoan, hát quan họ, ca trù, ca Huế,... 
— Ngày hội thường đông vui, nhộn nhịp ; màu sắc rục rỡ, trang 
phục lộng lây,... và thường được tổ chức ở những nơi gắn với 
truyền thống văn hoá, lịch sử của địa phương. 


€ó thể vẽ toàn cảnh ngày hội hoặc chọn một hoạt động của ngày hội 
đề vẽ. 


Rước kiệu (Ảnh) Hát quan họ trên thuyền rồng (Ảnh) 
46 


Chọi gà. Tranh sáp màu của học sinh 


2. Cách vẽ tranh 
— Vẽ hình ảnh chính của bức tranh, sau đó vẽ những chỉ tiết khác 
cho cảnh thêm sinh động. 
— Gác hình ảnh cần thể hiện rõ nội dung hoạt động (múa, hát, đấu 
Vật,...). 
— Vẽ màu tươi sáng, có đậm, có nhạt. 


3. Thực hành 
Vê một bức tranh về ngày hội ở quê em. 


47 


Vẽ trang trí 
Trang trí hình tròn 


1. Quan sát, nhận xét 
— Trong cuộc sống có nhiều đồ vật dạng hình tròn được trang trí, 
như cái đĩa, cái khay, khăn trải bàn,... 
— Có nhiều cách trang trí hình tròn. Mỗi cách tạo ra vẻ đẹp riêng. 
— Các hình mảng, hoạ tiết và màu sắc trong trang trí hình tròn 
thường được sắp xếp đối xứng nhau qua các đường trục (H.1, 2). 


S 


4) 
Hình 1. Các hoạ tiết được sắp xếp đối xứng qua các đường trục 


Hình 2. Trang trí hình tròn (Tham khảo) 


48 


2. Cách trang trí 
— Kẻ trục qua tâm chia hình tròn thành các phân đều nhau 
(H.3a, b). 
— Phác các hình mảng trang trí (H.3c). 
— Tìm các hoạ tiết phù hợp với hình mảng (H.3d, e). 
— Vẽ màu vào hoạ tiết và nền sao cho hài hoà và đẹp mát (H.3g). 
Lưu ý : Các hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu. 


3. Thực hành 
Trang trí hình tròn (hoạ tiết, màu sắc tự chọn). 


49 


Ve theo mẫu 
Vẽ cái ca và quả 


1. Quan sát, nhận xét 
— Hinh dáng, đặc điểm, tỉ lệ của các vật mảu. 
— Vị trí của cái ca và quả. 
— Sự khác nhau về hình dáng giữa cái ca và quả. 
— Màu sắc, chất liệu của các vật mẫu (H.1). 


Hình 1. Mẫu vẽ (Ảnh) 


2. Cách vẽ 

— Nhìn mẫu, ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ khung hình 
chung và khung hình tùng vật mâu cho cân đối với tờ giấy 
(H.2a). 

~ Tìm tỉ lệ từng bộ phận của các vật mẫu và vẽ phác nhẹ bảng các 
nét thảng (H.2b). 

— Nhìn mảu, vẽ các nét chỉ tiết (H.2c, d). 

= Vẽ thêm đâm nhạt bằng chì đen hoặc vẽ màu (H.2e). 


50 


Mẫu vẽ 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ cái ca và quả 


C) 


e) 


51 


Ca và quả. Tranh bút dạ của Nguyễn Minh Thuỳ 


3. Thực hành 
Vẽ cái ca và quả (vẽ bằng bút chì đen hoặc vẽ màu). 


52 


27577 Tập nặn tạo dáng 


Tập nặn dáng người 


1. Quan sát, nhận xét 
Quan sát hoặc 
nhớ lại : 

— Hình dáng, tỉ lệ 
các bộ phận chính 
của người : đầu, 
thân, chân, tay. 

— Các động tác và tư 
thế : đi, đứng, 
chạy, nhảy, ngồi, 
nằảm,... 


«® 


Hình 1. Đất nặn 


Nhà điêu khắc tí hon. Bài tập nặn Bé cưỡi ngựa. Bài tập năn 


của học sinh 


của học sinh 


53 


2. Cách nặn 
Có hai cách nặn 
— Năn tùng bộ phận : 
+Nạn bộ phận chính trước (thân, đâu), các bộ phận phụ sau 
(chân, tay, tóc,...) rồi ghép, dính lại. 
+ Gó thể dùng que tàm, dây thép làm khung cốt bên trong đề nặn 
các chỉ tiết. 
— Nạn từ một thỏi đất (xem Bài 8). 
— €ó thể nặn bằng đất một màu hoặc nhiều màu. 
— Có thể nạn một dáng người hoạc nhiều người trong một hoạt 
động nào đó. Ví dụ : ngồi học, nhảy dây, đấu vật, kéo co,... Nếu 
cần, có thể nạn thêm một số hình ảnh khác cho sinh động. 


Hình 2. Gợi ý cách tạo dáng bé trai 


lộ £ 


Hình 3. Gợi ý cách tạo dáng bé gái 


54 


Câu cá 
Một vài nhân vật trong nghệ thuật múa rối nước dân gian Việt Nam 


3. Thực hành 
Năn một dáng người hoặc một nhóm người theo ý thích. 


55 


Vẽ trang trí 
Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều 


1. Quan sát, nhận xét 
— Chữ nét đều có nhiều kiểu khác nhau, ví dụ : 
+ Chữ in hoa : 


TRANG TRÍ 


Hình 1. Chữ in hoa nét đều 
+ Chữ in thường : 


trang trí 


Hình 2. Chữ in thường nét đều 


— Chữ nét đều là chữ có độ dày các nét bằng nhau, tạo cho chữ 
chắc khoẻ, rö ràng, thường dùng để kẻ khầu hiệu, dùng trong 
tranh cổ động, in ấn sách báo,... (H.1, 2) 

Quan sát và nhận xét bảng mâu chữ in hoa nét đều ở hình 3 : 

~ Chiều cao của các chữ trong một dòng bằng nhau. 

— Độ dày các nét chữ cũng bàng nhau. 

~ Chiều rộng của các chữ không bảng nhau : rộng nhất là các chữ 
A,O, Q,M; hẹp hơn là D, H, X, V, K,N, C, V, T, Y ; rồi đến R, 
E, P, B, L, S ; hẹp nhất là I. 

— Hình dang bề ngoài của các chứ khác nhau : 

+ Chữ có nét thảng đứng, nét thẳng ngang, nét chéo : H, E, T, L, 
M,N,K, A, X (có thể dùng thước kẻ để kẻ nét) ; 


56 


com-pa). 


+ Chữ kết hợp giữa nét thẳng và nét cong : B,Đ,P,R,U,S,@G 
+ Chữ chủ yếu là nét cong : O, Q, € (khi kẻ có thể dùng 


(có thể dùng thước kẻ và com-pa để kẻ) ; 


Hình 3. Bảng chữ in hoa nét đều 
2. Cách kẻ chữ nét đều 


\ 

LAI Ị 
H 

II IS 

INH N 


IR 
Ñ 


Hình 5. Cách kẻ chữ có nét cong, nét thẳng 


57 


— Kẻ các ô vuông bằng nhau trên giấy và xác định khuôn khổ chữ 
(chiều cao, rộng của chữ), độ dày của nét. 

— Ở các chữ có nét thảng (H.4), bước đầu đánh dấu các điểm chính, 
sau đó dùng bút chì và thước kẻ đề nối chúng lại với nhau. 

— Ở các chữ có nét cong (H.5), cần xác định tâm rồi dùng compa 
để vẽ đường cong. 

— Tẩy nét chì ở các ô vuông ngoài phần chư đa kẻ rồi vẽ màu. 
Sử dụng màu sắc tươi sáng, màu chứ và màu nền khác nhau ; 
vẽ màu đều và đúng hình các nét chữ. 


@}__©) 9 6) 49 6) 6) 6) 69) 6) 6) 


EJ [NJA[MI 


9©) t9 9x9 — 99 9©) 


Hình 6. Kẻ chữ và trang trí dòng chữ 


VIỆT NAM 


Hình 7. Vẽ màu vào dòng chữ 


3. Thực hành 
Vẽ màu vào dòng chữ có sãn, ví dụ : BÁC HỒ, VIỆT NAM... 


58 


Vẽ tranh 
Đề tài 7rường em 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 
Có nhiều cách tìm nội dung đề tài Trường em : 
— Phong cảnh trường học (nhà, cây, sân trường, vườn trường,...). 
— Cảnh sân trường trong giờ ra chơi, cảnh lớp học, cảnh tan 
trường, cảnh lao động vệ sinh ở sân trường,... 
— Ngày 20/11 và các ngày lê ở trường,... 
Xem và nhận xét cách vẽ tranh của các bạn về đề tài nhà trường. 


Ngôi trường bản em. Tranh màu bột của học sinh 


2. Cách vẽ tranh 
— Vẽ hình ảnh chính, làm rõ nội dung của búc tranh, sau đó vẽ 
thêm hình ảnh phụ cho bức tranh sinh động hơn. 
- Vẽ những dáng hoạt động và trang phục khác nhau cho các 
nhân vật trong tranh. 
— Vẽ màu theo ý thích. 


59 


Trường em, Tranh màu bột của học sinh 


3. Thực hành 


Vẽ một bức tranh về trường em. 


60 


CDàa; í b 
“b 222) Thường thức mí thuật 
Xem tranh của thiếu nhi 


1. Giới thiệu tranh của t nhi 
a) Thăm ông bà. Tranh sáp màu của Thu Vân (học sinh tiểu học) 

Bạn Thu Vân đã vẽ cảnh các cháu đến thăm ông bà vào ngày 
nghỉ. Hình ảnh trong tranh được vẽ rất sinh động, màu sắc tươi 
sáng, bố cục chặt chẽ,... thể hiện không khí sinh hoạt gia đình đầm 
ấm, vui vẻ và tinh cảm gán bỏ giưa các chau với ông bà. 


Thăm ông bà. Tranh sáp mầu của Thu Vân 


61 


b) Ghúng em vui chơi. Tranh sáp màu của Thu Hà (học sinh tiểu học) 


Gác hình ảnh trong bức tranh Chúng em vui chơi, được bạn 
Thu Hà lựa chọn và sắp xếp rất khéo. Hình ảnh chính là các em 
thiếu nhi đang quây quần, 
nhảy múa, mỗi em một 
dáng khác nhau tạo cho 
cảnh vui chơi thêm nhộn 
nhịp. Phía sau là hàng 
cây, đất, trời được vẽ 
bằng những màu tươi 
sáng tạo cho tranh sinh 
động hơn. 

Chúng em vui chơi là 
một bức tranh đẹp của 
bạn Thu Hà về đề tài 
thiếu nhi. 


Chúng em vui chơi. Tranh sáp màu của Thu Hà 


62 


©) Vệ sinh môi trường chào đón Sea Games 22. Tranh sáp màu của 
Phương Thảo (học sinh tiểu học) 


VỆ §ïww Mới 


TRE CHâo. ẹ 
Øo*4S:n "RÑ) 


22)/ 


Vệ sinh môi trường chào đón Sea Games Z2. Tranh sáp màu của Phương Thảo. 


Tranh ve cảnh lao động vệ sinh môi trường để chào đón 
Sea Games 22. Hình ảnh các em thiếu nhi đang thu gom rác 
được thể hiện rõ trên nền màu vàng. Bên đường là vườn hoa 
đủ sắc màu. Xa xa là cây và các ngôi nhà đã treo cờ. 

Màu sắc trong tranh tươi sáng, rực rỡ gợi lên không khí sôi nồi 
đón chào ngày hội thể thao lớn được tổ chức ở nước ta. 


2. Câu hỏi và bài tập 
Em hảy nêu nhận xét riêng về các bức tranh trên. 


63 


Vé theo mẫu 
Vẽ cây 


1. Quan sát, nhận xét 

— Có nhiều loại cây : cây to, cây nhỏ, cây thân cứng, cây thân 
mềm, cây dây leo,... 

— Cây thường có các bộ phận chính như : thân, cành, lá,... 

= Mỗi loại cây đều có một dáng vẻ riêng, nhất là tán lá : cây bàng 
có tan lá xếp thanh tảng ; cây phi lao có thân thảng, cao, tán la 
hình chóp ; cây nhan có tán lá hình tròn,... 

— Màu sắc của lá thường là màu xanh nhưng thay đồi khi còn non, 
khi đã già và theo từng mùa (xuân, hạ, thu, đông). Quan sát kĩ, 
ta sẽ tìm ra đặc điểm và vẻ đẹp của mỗi loại cây. 


Hình 1. Một số loại cây (Ảnh) 


64 


2. Cách vẽ cây 
= Nhìn dáng của cây và phác hình 
chung cho vừa với khổ giấy 
(thân, vòm lá - H.2a). 
— Phác các nét chính của thân, 
cành, vòm lá (H.2b). 
— Vẽ các nét chi tiết cho rõ đặc điểm 
của cây (H.2c, d). 
— Có thể vẽ đậm nhạt bàng chì đen 
hoặc màu. 
Lưu ý : Không ve quá nhiều chỉ tiết, vẽ 
hình dáng và đặc điểm của cây 
là chính. 


4) b) 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ cây nhãn 


65 


Vườn cây, Bài vẽ của học sinh 


3. Thực hành 
Quan sát và vẽ cây ở sân trường. 


66 


Vẽ trang trí 
Trang trí lọ hoa 


1. Quan sát, nhận xét 
a) Hình dáng 
Lọ hoa có nhiều kiểu đáng khác nhau về : 
— Ghiều cao, chiều ngang. 
— T¡ lệ dài, ngắn của cổ, vai, thân ; tỉ lệ rộng hẹp của miệng, 
thân, đáy. 
— Các đường nét tạo dáng : cong, thảng. 
— Gó nhiều chất liệu để làm lọ hoa : gốm, sứ, đồng, sơn mài,... 


Hình 1. Một số lọ hoa có trang trí 


b) Trang trí 

— Có nhiều cách trang trí lọ hoa : trang trí bằng các mảng màu, 
bảng hoạ tiết phủ kín mặt ngoài, bằng đường diềm,... ; có thể 
trang trí đối xứng hoặc không đối xứng,... 

— Lọ hoa thường được trang trí bàng các hoạ tiết : hoa, lá, chim, 
cá,... và màu sắc phong phú, đa dạng. 
Lọ hoa đẹp dùng để trang trí trong phòng và để cắm hoa, đặc 
biệt là vào địp lẻ, Tết. 


67 


2. Cách trang trí 


Dựa vào hình dáng của lọ để chọn cách trang trí cho phù hợp. 
— Vẽ phác các hình mảng (H.2b). 
= Tìm hoa tiết thích hợp, vẽ vào các mảng (H.2c). 
— Vẽ màu theo ý thích (H.2d). 


Hình 2. Gợi ý cách trang trí lọ hoa 


68 


Một số bài trang trí lọ hoa của học sinh 


3. Thực hành 
Trang trí lọ hoa theo ý thích (có thể tự tạo đáng lọ hoặc trang 
trí vào hình có sẵn ở vở thực hành). 


69 


22757) Vẽ tranh 


Đề tài An toàn giao thông 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

— Để thực hiện an toàn giao thông, mọi người cần phải chấp hành 
đúng quy định : đi bộ trên via hè, không sang đường khi có xe 
đang chạy, không chơi ở lòng đường, phải dùng lại trước vạch 
sơn khi có đèn đỏ, mỏi loại phương tiện phải đi đúng phân 
đường của mình, không chở hàng cồng kẻnh,... 

— Chọn nội dung : 

+ Giao thông đường bộ có các hình ảnh : người, nhà cửa, đường 
phố, xe cộ, cây cối,... ; 

+ Giao thông đường thuỷ có các hình ảnh : người, sông biển, tàu 
thuyền, câu, phà,... 

— Quan sát tranh Đi bộ trên vỉa hè xem bạn đã thể hiện được rõ 
nội dung an toàn giao thông chưa ? Tranh vẻ những hình ảnh gì, 
màu sắc như thế nào ? 


D8 


Đường phố. Tranh sáp màu của học sinh 


70 


2. Cách vẽ tranh 

— Tìm các hình ảnh chính, 
các hình ảnh phụ. 

— Vẽ hình ảnh chính làm rõ 
nội dung, vẻ thêm các 
hình ảnh phụ để cho 
tranh sinh động và 
phong phú hơn. 

— Vẽ màu theo ý thích (cần 
có đậm, có nhạt). 


Em đi trên vỉa hà. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh về đề tài An toàn giao thông. 


71 


Tập nặn tạo dáng 
Đề tài tự chọn 


1. Quan sát, nhận xét 
Có nhiều đề tài để nạn. 
Ví dụ : 
— Nặn các con vật : 
+ Các con vật trong rừng : 
voi, sư tử, hồ, báo,... ; 
+ Các con vật nuôi : trâu, 
bò, mèo, gà,... ; 


— Nạn về đề tài lẻ hội : 
+ Kéo co ; 
+ Đấu Vật ; 


+ Chọi trâu, chọi gà ; 

+ Đua thuyền ; 

+ Múa sư tủ, múa hát. 
— Nặn về đề tài khác : 

+ Đi học, học nhóm ; 

+ Nhảy dây, đá cầu ; 

+ Lao động,... 

Nhớ lại những hình ảnh và các động tác đề nặn. 


Hình 1. Một số hình nặn của học sinh 


2. Cách nặn 
Có hai cách nặn như đã giới thiệu ở các bài trước. Bài này có thể tiến 
hành nặn như sau : 

— Mỗi nhóm chọn một đề tài và trao đồi để tìm các hình ảnh cần thiết 
cho nội dung. 
+ Phân công nặn các hình chính và các hình phụ ; 
+ Tạo dáng theo các động tác, tư thế sao cho hình sinh động ; 
+ Sắp xếp hình nặn thành đề tài. 

- Tùng cá nhân nặn theo ý thích và cùng nhau sắp xếp thành đề tài. 


72 


Gợi ý cách lựa chọn và sắp xếp các hình nặn theo để tài 


3. Thực hành 
Năn theo đề tài tự chọn. 


73 


Ve theo mẫu 
Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu 


1. Quan sát, nhận xét 

— VỊ trí của mảu (gần, xa,...). 

— Hình dáng và tỉ lệ của từng 
vật mẫu. 

— Độ đậm nhạt của mảu. 


Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu vẽ (Ảnh) 


74 


2. Cách vẽ 
Cách vẽ ở bài này cũng tiến hành như các bài trước : 
— Vẽ khung hình chung (H.2a). 
— Vẽ khung hình của từng vật mẫu (H.2b). 
— Phác nét chính theo tỉ lệ của từng vật mảu bàng nét thẳng nhẹ 
(H.2c). 
— Vẽ chi tiết cho giống mảu (H.2d). 


€) d) 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu 


75 


Lưu ý : 

- Vẽ hình vừa với 
khổ giấy, sao cho 
cân đối giữa hình 
vẽ và khoảng trống 
của nền. 

— Vẽ đậm nhạt bằng 
bút chì đen hoặc 
vẽ màu. 


Bài vẽ của học sinh Bài vẽ của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ mảu có dạng hình trụ và hình cầu. 


76 


Vẽ trang trí 
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 


1. Quan sát, nhận xét 
— Chậu cảnh dùng để trồng cây, trồng hoa trang trí cho nhà ở, 
trường học, nơi công cộng,... 
— Ghậu cảnh có nhiều kiều dáng, kích cớ và đa dạng về cách 
trang trí, chất liệu, màu sắc. 


Hình 1. Chậu cảnh (Ảnh) 


Tỉ 


2. Cách tạo dáng và trang trí 
a) Tạo dáng 
— Tìm chiều cao, chiều ngang của chậu (H.2a). 
— Tìm hình dáng chung của chậu, phác tỉ lệ các bộ phận : miệng, 
cổ, thân, đáy (H.2b, c). 
— Vẽ các nét để tạo đáng chậu hoa (nét cong, nét thảng,...) (H.2d). 


† _ 
4) b) 
€) 3) 


Hình 2. Gợi ý cách tạo dáng chậu cảnh 
78 


b) Trang trí 
— Phác các hình mảng đối xứng hoặc không đối xứng, đường diềm 
hoặc các mảng hoạ tiết trang trí thân chậu. 
— Vẽ hoạ tiết : hoa lá, chim, thú, cảnh,... 
— Vẽ màu vào hoạ tiết và nền. 


Bài vẽ của Hồng Diệu, học sinh lớp 4 


3. Thực hành 
Tạo dáng và trang trí một chậu cảnh theo ý thích (có thể vẽ 
hoặc cắt dán vào giấy vẽ hoặc vở thực hành). 


79 


Vẽ tranh 
Đề tài Vưi chơi trong mùa hè 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 


Gó nhiều cảnh vui chơi trong ngày hè : đi tắm biển cùng gia 
đình, cám trại, thăm viện bảo tàng, tham quan danh lam tháng 
cảnh,... Cảnh vật ở mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng. 


Tắm biển. Tranh sáp màu của học sinh 


2. Cách vẽ tranh 
— Vẽ các hình ảnh chính trước cho phù hợp với nội dung. 
— Vẽ thêm các hình ảnh phụ để làm rõ thêm nội dung chính 
và tạo cho bức tranh sinh động. 
- Vẽ màu tươi sáng, thể hiện được cảnh sắc mùa hè. 


80 


Nhảy dây. Tranh sáp màu của học sinh 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh vẻ hoạt động vui chơi trong ngày hè vào 
giấy khổ A4 hoặc vở thực hành. 


81 


Vẽ tranh 
Đề tài tự do 


1. Tìm, chọn nội dung đề tài 

Có nhiều đề tài để ve tranh như : 

= Vui chơi : nhảy dây, đá cầu,... 

— Lao động : trồng cây, vệ sinh trường 
lớp, đường phố,... 

— Học tập trên lớp, học nhóm,... 

— Hội đua thuyền, đấu vật, chọi gà, kéo 
co, rước đên,... 


Tặng hoa cô giáo. 
Tranh sáp màu 
của Nguyễn Mai Vân 


2. Cách vẽ tranh 
— Về các hình ảnh chính làm rõ nội dung. Tìm hình dáng để thể 
hiện được các hoạt động. 
— Vẽ các hình ảnh phụ cho tranh thêm sinh động. 
— Vẽ màu theo ý thích (có màu đậm, màu nhạt). 


Tranh sáp màu của Vũ Thanh, học sinh Trường Tiểu học Văn Điển, Hà Nội 


3. Thực hành 
Vẽ một bức tranh theo ý thích. 


82 


tài S5 Trưng bày kết quả học tập 


Phố của em. Tranh sáp màu của học sinh 


83 


Trang trí hình tròn, hình vuông. Bai vẽ của học sinh 


Lộ 


àI 
=c 
l ) 


=6 
=- 


Tĩnh vật. Tranh sáp màu của học sinh Chị và em. Tranh sáp màu 
của học sinh 


84 


Bài 1: 
Bài 2: 
Bài 3 : 
Bài 4: 
Bài 5: 
Bài 6: 
Bài 7 : 
Bài 8: 
Bài 9: 


Dài 10 : 
Bài 11: 
Bài 12: 
Bài 13 : 
Bài 14: 
Bài 15 : 
Bài 16 : 
Bài 17 : 
Bài 18 : 
Bài 19: 
Bài 20 : 
Bài 21 : 
Bài 22: 
Bài 23 : 
Bài 24: 
Bài 25 : 
Bài 26 : 
Bài 27: 
Bài 28 : 
Bài 29 : 
Bài 30 : 
Bài 31 : 
Bài 32: 
Bài 33 : 
Bài 34: 
Bài 35 : 


Vẽ trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Vẽ tranh 

Vẽ trang trí 

Thường thức mĩ thuật 
Vẽ theo mẫu 

Vẽ tranh 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Thường thức mĩ thuật 
Vẽ tranh 

Vẽ trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Vẽ tranh 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ theo mẫu 
Thường thức mĩ thuật 
Vẽ tranh 

Vẽ trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Thường thức mĩ thuật 
Vẽ theo mẫu 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Tập nặn tạo dáng 

Vẽ theo mẫu 

Vẽ trang trí 

Vẽ tranh 

Vẽ tranh 


Trưng bày kết quả học tập 


MỤC LỤC 


Màu sắc và cách pha màu 

Vẽ hoa, lá 

Đề tài Các con vật quen thuộc 
Ghép hoạ tiết trang trí dân tộc 
Xem tranh phong cảnh 

Vẽ quả dạng hình câu 

Đề tài Phong cảnh quê hương 
Nạn con vật quen thuộc 

Vẽ đơn giản hoa, lá 

Dồ vật có dạng hình trụ 

Xem tranh của hoạ sĩ 

Đề tài sinh hoạt 

Trang trí đường diềm 

Màu có hai đồ vật 

Ve chân dung 

Tạo đáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp 
Trang trí hình vuông 

Tĩnh vật lọ và quả 

Xem tranh dân gian Việt Nam 
Đề tài Ngày hội quê em 

Trang trí hình tròn 

Vẽ cái ca và quả 

Tập nặn dáng người 

Tìm hiểu về kiểu chữ nét đều 
Đề tài Trường em 

Xem tranh của thiếu nhi 

Vẽ cây 

Trang trí lọ hoa 

Đề tài An toàn giao thông 

Đề tài tự chọn 

Mâu có dạng hinh trụ và hình cầu 
Tạo dáng và trang trí chậu cảnh 
Đề tài Vui chơi trong mùa hè 
Đề tài tự do 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hỏi đồng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Chịu trách nhiệm nội dụn ý: Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lần đầu : NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập tái bản :`NGÔ THỊ THANH HƯƠNG - NGUYÊN THỊ BÍCH VÂN 
Zsách và biên tập mĩ thuật :` LƯƠNG QUỐC HIỆP 

Trình bày bìa :` BÙL QUANG TUẤN 
Ảnh và mình hoạ : NGUYÊN QUỐC TOÁN - NGUY 
ĐÀM LUYỆN - BẠCH NGỌC DI 

NGUYÊN ĐỨC TOÀN - ĐỖ CHIẾN CÔNG 

Su bản in :` LÊ NHƯ HÀ - VƯƠNG THỊ TRÌNH 

Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Ất: 


N HỮU HẠNH 


Bản quyên thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


MĨ THUẬT 4 
Mã số : 1H407T8 


In bản, (QĐ. ) khổ 17 x 24 cm. 
Đơn vị in : 
Địa chỉ...... 
Cơ sổ in :. 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/140 - 932/GD. 

Số QĐXB :  /QĐ- GD ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00053-8 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 


. TIẾNG VIỆT 4 tập một, tập hai) 
. TOÁN 4 

. KHOA HỌC 4 

. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 

ÂM NHẠC 4 

. MĨ THUẬT 4 

. ĐẠO ĐỨC 4 

. KĨ THUẬT 4 


œ@ xM œ Ơ + @ N6 ~ 


mã vạch f 


Tem chống giá GIẢ toan 


